ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
_—— ĐÁNG ỦY TÔNG CÔNG TY. 
BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỄN NAM __ Vững Tàu, ngày 13 tháng 3 năm 2024 


t: 


Số 234-BC/ĐU 


BÁO CÁO 
Công tác Tuyên giáo quý I 
phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 


Thực hiện Công văn số 2912-CV/BTGTU, ngày 05/3/2024 của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc đề nghị báo cáo công tác Tuyên giáo quý 
1/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty báo cáo kết quả thực hiện tại Đảng 
bộ Tổng công ty, như sau: 


I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG CỦA CÁN BỌ, ĐÁNG VIÊN VÀ NGƯỜI 
LAO ĐỘNG TRONG ĐẢNG BỘ TỎNG CÔNG TY 


- Trong quý I năm 2024, toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong 
Tổng công ty thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đón Tết 
Nguyên đán Giáp Thìn an toàn, tiết kiệm, trong không khí vui tươi, đầm ấm. Thực 
hiện tốt trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu các cập; bảo đảm an sinh cho 
người lao động, nhất là đối với người người lao động và gia đình có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh và thiên tai; người lao động đang công 
tác tại các khu vực xa xôi hẻo lánh và quần đảo Trường Sa; không ngừng nâng cao 
đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động tạo không khí phân khởi nhân Kỷ 
niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) 
và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. 


- Đảng bộ Tổng công ty đã bám chắc nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng; 
đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh và công tác triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng 
và của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu; quan tâm công tác nghiên cứu, nắm bắt, định 
hướng dư luận,... giúp cho công tác chính trị, tư tưởng ngày càng có chiều sâu, gắn 
lý luận với thực tiễn và phù hợp với các nhóm đối tượng. 


- Trong quý 1/2024, dư luận luôn theo dõi sát các sự kiện chính trị nổi bật trong 
nước, như: Kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây 
Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng 
(07/01/1979 - 07/01/2024): Kỷ niệm 4Š năm Cuộc chiến đâu bảo vệ biên giới phía 
Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2024); Kỷ niệm 51 năm Ngày ký Hiệp định 
Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 
27/01/2024): Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 
- 3/2/2024); Thông điệp chúc Tết Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch nước Võ Văn 
Thưởng: Kỷ niệm 51 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại 
hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2024); Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 36 


5) 


của Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp từ ngày 24 và 25/01/2024. Kỳ họp thứ 37 của 
UBKT Trung ương họp thừ 06-/8/3/2024; Hội nghị toàn quốc tông kết L công tác kiểm 
tra, giám sát của Đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024, diễn ra vào ngày 
27/12/2023: Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của 
Ban Chỉ đạo phòng, chông tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2024 diễn ra ngày 10/01/2024; Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc 
hội khóa XV diễn ra từ ngày 15 - 17/01/2024... 


- Ngoài ra, cán bộ, đảng viên luôn theo dõi các thông tin, bài viết được đăng 
trên Nhóm Zalo: ĐẢNG ỦY, UBKT ĐẢNG ỦY T.C.TY, như: Bài viết “Những dấu 
ấn về Đảng lãnh đạo văn hóa qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” của 
TS. Nguyễn Huy Phòng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; toàn văn bài 
Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt đại biểu điển hình 
tiêu biểu toàn quốc về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh năm 2023”; cuỗn sách * “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua 
mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIH của 
Đảng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Hội đồng Lý luận Trung 
ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối 
hợp tổ chức Lễ ra mắt vào ngày 20/10/2023. 


- Dư luận quan tâm các sự kiện quốc tế nổi bật trong Qúy 2024, cụ thể: 
Trung Quốc gây áp lực lên Đài Loan trước bầu cử; Mỹ và Trung Quốc nối lại đối 
thoại quân sự cấp làm việc năm 2024; Trung Quốc kêu gọi Đài Loan thúc đầy ˆ thống 
nhất hòa bình ”; động đất lớn và va chạm máy bay tại nhật bản; trung quốc vượt nga 
trở thành đối Bo thương mại hàng đầu ở Trung Á; Trung Quốc vượt Nga trở thành 
đối tác thương mại hàng đầu ở Trung Á; Ngoại trưởng các nước ASEAN bày tỏ 
quan ngại về căng thắng gia tăng ở Biển Đông: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 
gửi thư chúc mừng, mong muôn sẵn sàng hợp tác với Mỹ, Nga và Triều Tiên; Chủ 
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng thống nhất với Đài Loan là điều tất yếu; 
Liên Hợp Quốc dự báo tình hình thế giới trong tháng 1/2024; Israel rút quân đề thay 
đổi chiến thuật tại Gaza; Mỹ rút tàu sân bay hạt nhân khỏi Trung Đông; Ai Cập, Ả- 
Rập Xê-Út, các tiêu vương quốc Ả-Rập thống nhất, Iran và Ethiopia chính thức gia 
nhập BRICS... 

- Cán bộ, đảng viên, người lao động quan tâm đến văn bản chỉ đạo của Đảng 
ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ban hành trong quý 1/2024, đặc biệt là: 
Nghị quyết số 165-NQ/ĐÐU, ngày 09/01/2023 của Đảng ủy Tổng công ty về phương 
hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Nghị quyết số 166-NQ/ĐU, ngày 09/01/2023 
của Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo công tác Quý I năm 2024; Hướng dẫn số 42- 
HD/ĐU, ngày 15/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về tuyên 
truyền ký niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024; Hướng 
dẫn số 43-HD/ĐU, ngày 15/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về 
xây dựng kế hoạch tập thể và cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024; Kế hoạch số 63-KH/ĐU, ngày 19/01/2024 
của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về triển khai công tác thông tin đối ngoại 
năm 2024; Kế hoạch số 64-KH/ĐU, ngày 19/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy 


3 


Tổng công ty học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2024 “Học ứập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẻ xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức tiên phong, Sương mẫu ”; Kế hoạch số 65-KH/ĐU, ngày 
19/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về Tổ chức nghiên cứu, học 
tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu và 
của Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2024; Kế hoạch số 67-KH/ĐU, ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ 
Đảng ủy Tổng công ty vẻ thực hiện công tác dư luận xã hội năm 2024; Kế hoạch số 
69-KH/ĐU, ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về triển 
khai công tác tuyên truyền biên giới trên đất liền năm 2024; Kế hoạch số 73-KH/ĐU, 
ngày 05/3/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về công tác phòng, chống 
tham nhũng tiêu cực năm 2024; Nghị quyết số 171-NQ/ĐU, ngày 23/02/2024 của Ban 
Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc 
phòng - An ninh năm 2024; Thông báo số 123-TB/ĐU, ngày 04/3/2023 của Ban 
Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về kết quả công tác xây dựng Đảng trọng tâm 
tháng 02 năm 2024; Chương trình số 53-CTr/ÐU, ngày 04/3/2024 của Ban Thường 
vụ Đảng ủy Tổng công ty về chương trình công tác xây dựng Đảng trọng tâm tháng 
3 năm 2024; Kế hoạch số 02-KH/BCĐ, ngày 19/01/2024 của Ban Chỉ đạo 35 Tổng 
công ty về thực hiện công tác bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 
bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024... 


H. KÉT QUÁ CÔNG TÁC TUYỂN GIÁO QUÝ 1/2024 


1. Công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công 
ty chỉ đạo thực hiện công tác chính trị, tư tưởng 


- Ban Tuyên giáo đã kịp thời tham mưu với Đảng ủy Tổng công ty trong công tác 
tô chức học tập, quán triệt và triên khai thực hiện Kết luận, Quy định của Trung ương, 
Tỉnh ủy BR-VTT trong quý I năm 2024 với kêt quả cao (xem tại Phụ lục đính kèm). 


- Ban Tuyên giáo Đảng ủy tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ 
Đảng ủy Tổng công ty về công tác chính trị, tư tưởng. Qua đó, góp phần rèn luyện 
phẩm chất đạo đức, lỗi sống cho toàn thê cán bộ, đảng viên và người lao động: tăng 
cường sự thông nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Tổng công ty. 


- Trên cơ sở định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty đã tham 
mưu cho Ban Thường vụ xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tô 
chức đảng trực thuộc, chính quyền, các đoàn thê chính trị-xã hội Tổng công ty thực 
hiện công tác chính trỊ, tư tưởng. 

2. Kết quả về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 

- Nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng, các cấp ủy, đơn vị trong toàn Tổng công ty đã đổi mới, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Qua đó giúp cán bộ, đảng 
viên, người lao động nhận thức sâu sắc hơn các quan điểm, chủ trương, nghị quyết 


4 


của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy tinh thần yêu nước, thi đua lao động 
sáng tạo, hoàn thành tôt nhiệm vụ được g1ao. 


- Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo đổi mới công tác triển khai tô chức 
thực hiện việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh 
ủy Bà Rịa — Vũng tàu với các hình thức phong phú, thiết thực, có hiệu quả. Không 
ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp ủy trên lĩnh vực khoa giáo; nắm bắt 
dư luận xã hội; công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên theo các hướng 
dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, đó là: Hướng dẫn số 12§-HD/BTGTW, ngày 
22/12/2023 về công tác khoa giáo năm 2024; Hướng dẫn số 137-HD/BTGTW, ngày 
15/01/2024 về công tác dư luận xã hội năm 2024; Hướng dẫn số 129-HD/BTGTW, 
ngày 28/12/2023 về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên 
truyền viên năm 2024. 


- Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty và cấp ủy các cấp đăng 
tải nhiều tin, bài đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế 
lực thủ địch, những sự kiện, vân đề phức tạp nảy sinh đề định hướng dư luận xã hội, 
tạo sự thống nhất trong nhận thức, phát huy sức mạnh tổng hợp trong ý chí và hành 
động của toàn Đảng bộ và toàn thê người lao động trong Tổng công ty. 


- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có ý nghĩa quyết định đến việc xây 
dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, làm cơ sở 
để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyên, sức chiến đấu của Đảng. Vì 
vậy, trong thời gian qua, đề thực hiện có hiệu quả công tác tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động; đã không ngừng đổi mới và nâng 
cao chất lượng tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; đa 
dạng hoá hình thức tuyên truyền; tập trung tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng đội ngũ báo cáo 
viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ ngang tầm nhiệm vụ. 


3. Kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề 
năm 2024 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

- Đây mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị 
(khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”. Việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước đi vào nên nếp, trở thành nhiệm vụ quan 
trọng, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, người lao động 
thúc đây việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, , ĐÓP phần kiềm 
chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông, những biêu 
hiện " diễn biển", "tự chuyển hoá” trong nội bộ, tích cực bảo vệ nên tảng tư tưởng 
của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của 
người lao động đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 43-HD/ĐU, ngày 15/01/2024 của Ban 
Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về xây dựng kế hoạch tập thể và cá nhân học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hỗ Chí Minh chuyên đề năm 2024; Kế 


5 


hoạch số 64-KH/ĐU, ngày 19/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty 
về học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu ”. 

- Không ngừng đây mạnh tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả 3 đợt sinh hoạt chính 
trị sâu rộng gồm: 

+ Đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị 
theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Kết luận hội nghị 
lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đây mạnh xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn, đây lùi, xử lý nghiêm cán bộ, 
đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “ diễn 
biến”, “tự chuyển hóa”. 

+ Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phâm “Kiên quyết, kiên trì đấu 
tranh phòng, chồng tham những, tiêu cực, góp phân xây dựng Đảng và Nhà nước ta 
ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 


+ Đợt sinh hoạt chính trỊ, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đê lý luận 
và thực tiên về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” 
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

- Việc triển khai Kết luận số 01-KIL/TW của Bộ Chính trị trở thành việc làm 
thường xuyên, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng 
viên. Đặc biệt là phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh 
đạo, quản lý, người đứng đầu các đơn vị nhằm thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản 
thân, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới 
tác phong, lẻ lối làm việc, nền nếp sinh hoạt, thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác và ý thức tiết kiệm, chống tham nhũng. tiêu cực, lãng phí. Tiếp tục phát 
hiện và biểu dương các tập thể, cá nhân điền hình tiên tiến, là những bông hoa đẹp có 
sức lan tỏa, tác động lớn trong giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo 
ra sức mạnh đại đoàn kết toàn Tổng công ty, góp phần thực hiện thăng lợi nghị quyết 
Đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. 

4. Công tác lịch sử Đẳng 

- Công tác nghiên cứu; tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng cho cán bộ, đảng 
viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Tổng công ty đã được các cấp ủy đảng 
quan tâm triển khai thực hiện, có nhiều chuyền biến tích cực, cụ thể: 


- Đây mạnh việc thực hiện Chỉ thị 20-CT/UW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí 
thư về “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên 
truyền, giáo dục lịch sử Đảng ”, góp phần quan trọng trong nâng cao nhận thức của 
các câp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động vệ vị trí, vai trò, tầm quan 
trọng của công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng nói chung và 
lịch sử truyền thống của Đảng nói riêng. 

- Đây mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng theo Hướng dẫn số 
42-HD/ĐU, ngày 15/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về tuyên 
truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024; Kế 


6 


hoạch số 27-KH/ĐU, ngày 09/12/2022 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày 
lễ lớn và Sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 nám 2023-2025. Trong Qúy 1/2024, 
Đảng ủy Tông công ty kịp thời tuyên truyền, phô biên sâu rộng trong toàn Đảng bộ 
các sự kiện sau: 

+ Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 
03/02/2024). 

+ Kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ 
quôc (17/02/1979 - 17/02/2024). 

+ Kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam 
của Tô quôc và cùng quân dân Campuchia chiên thăng chê độ diệt chủng 
(07/01/1979 - 07/01/2024). 

+ Kỷ niệm 51 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại 
hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2024). 

+ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914- 
01/01/2024). 

5. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các 
quan điêm sai trái, thù địch và bảo vệ chính trị nội bộ 

5.1. Công tác bảo vệ nên tảng tư trởng của Đảng, đấu tranh phản bác các 
quan điêm sai trái, thù dịch 

- Thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm về cuộc đầu tranh tư tưởng, 
lý luận trong tình hình mới. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thê chính 
trị-xã hội cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức rõ cuộc đầu 
tranh tư tưởng, lý luận hiện nay là một trong những nhiệm vụ chính trị mang tính 
câp bách, thường xuyên và lầu dài. Đây đông thời là cuộc đầu tranh, bảo vệ nên 
tảng tư tưởng, lý luận, quan điêm của Đảng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hô Chí 
Minh; bảo vệ những giá trị tư tưởng, lý luận, thực tiên đúng đăn, bảo vệ những 
thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã dày công xây dựng. 


- Ban Chỉ đạo 35 Tổng công ty chủ động năm chắc tình hình, bình tĩnh trước 
các thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội. Tuyên truyền, hướng dẫn người 
lao động không nghe theo tin đôn, tin giả, các thông tin xấu độc, chống phá. Đồng 
thời, đầy mạnh tuyên truyền đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động chia sẻ 
những thông tin chính thông để cùng tuyên truyền vận động bạn bè, người thân, 
đồng nghiệp, cộng đồng hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tin tưởng vào 
sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, cần 
định hướng những trang thông tin, những tài khoản facebook, zalo chính thông để 
cán bộ, đảng viên và người lao động theo dõi, cập nhật thông tin. Triển khai thực 
hiện hiệu quả Kế hoạch số 02-KH/BCĐ, ngày 19/01/2024 của Ban Chỉ đạo 35 Tổng 
công ty về thực hiện công tác bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 
bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024. 

- Cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức đầy đủ về những mặt tích 


cực và tiêu cực khi sử dụng mạng xã hội, nhất là xác lập thái độ, hành vi ứng xử 
đúng đắn của bản thân trong giao tiếp, tiếp nhận, xử lý thông tin trên mạng xã hội. 


Tụ 


b§ 1” 


Không ít cán bộ, đảng viên, người lao động khi tham gia mạng xã hội đã “biển 
trang facebook, zalo cá nhân mình thành một kênh thông tin, tuyên truyền thường 
xuyên, chính thống về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 
Đông thời, chủ động phân tích, bình luận, chia sẻ, cũng cấp những thông tin chính 
thống. Cùng với đó, tố giác và sẵn sảng tham gia đấu tranh ngăn chặn kẻ xấu kích 
động việc thực hiện hành vị vi phạm pháp luật, kịp thời thông báo cho các cơ quan 
chức năng để xử lý. 

- Chú trọng việc cung cấp các thông tin thời sự; đính chính các thông tin sai trái, 
cập nhật tình hình hoạt động, âm mưu của các thế lực thù địch đề cán bộ, đảng viên và 
người lao động có cách nhìn đa chiều hơn, nhận diện sâu hơn các âm mưu, thủ đoạn 
chống phá, nhất là trên internet, mạng xã hội, từ đó nâng cao trách nhiệm, tinh thần 
cảnh giác, chủ động đấu tranh với các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. 

5.2. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng 

Quán triệt cán bộ đảng viên, cấp ủy, người đứng đầu các cấp, cán bộ là người 
có chức vụ thực hiện nghiêm túc Quy định nêu gương, Quy định những điều đảng 
viên không được làm, kỷ luật phát ngôn, bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng theo theo Quy định số 58-QÐ/TW, ngày 08/02/2022 của 
Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức 
Trung ương về “Một số vấn để bảo vệ chính trị nội bộ Đảng ”. 


Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong toàn Đảng bộ 
Tổng công ty thực hiện nghiêm túc các văn bản do Ban Thường vụ Đảng 1y Tổng 
công ty ban hành gồm: 

- Kết luận số 656-KL/ĐU, ngày 22/6/2023 của Đảng ủy Tổng công ty về 
công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức và bảo vệ chính trị nội bộ tại Đảng bộ Tổng 
công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. 

- Hướng dẫn số 37-HD/ĐU, ngày 03/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng 
công ty về một số vẫn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng để xây dựng Đảng trong sạch, 
vững mạnh (hay thế Hướng dân số 08-HID/ĐU, ngày 18/11/2020 của Ban Thường vụ 
Đảng ủy Tổng công ty). 

- Hướng. dẫn số 38-HD/ĐU, ngày 03/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy 
Tổng công ty về nghiệp vụ công tác thâm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính 
trị đối với cán bộ, đảng viên (Hướng dẫn số 03-HD/ĐU, ngày 29/9/2020 của Ban 
Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty). 

- Hướng dẫn số 39-HD/ĐU, ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy 
Tổng công ty về việc ghi biên bản các hội nghị Đảng ủy, UBKT và các ban Đảng 
ủy Tổng công ty; đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở; chỉ ủy, chỉ bộ cơ sở và chỉ ủy, chỉ 
bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. 


- Kế hoạch số 68-KH/ĐU, ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng 
công ty về công tác thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận về tiêu chuẩn chính 
trị cán bộ, đảng viên năm 2024. 


S 


- Công văn số 626-CV/ĐU, ngày 20/4/2023 để lãnh đạo, chỉ đạo về tiếp tục 
triển khai Quyết định số 1722/QĐ-TTg, ngày 03/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của Đảng. 

- Công văn số 418-CV/ĐU, ngày 05/3/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng 
công ty về tăng cường quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, đảng viên. 


6. Công tác thông tin đối ngoại và văn hóa-văn nghệ 
6.1. Công tác thông tin đỗi ngoại 


- Đầy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch số 63-KH/ĐU, 
ngày 19/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty vẻ triển khai công tác 
thông tin đối ngoại năm 2024; Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với quan 
điểm, chủ trương của Đảng về công tác thông tin đối ngoại, nhất là Nghị quyết số 
34-NQ/TW, ngày 09/01/2023 của Bộ Chính trị về “một số định hướng, chủ trương 
lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XII của Đảng” đến toàn thê cán bộ, đảng 
viên, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn ở đơn vị, cụ thể, Ban Thường vụ Đảng 
ủy Tổng công ty đã ban hành Kế hoạch số 56-KH/ĐU về thực hiện Kết luận số 57- 
KƯ/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về “tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”. 


- Tiếp tục công tác phố biến, tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết 36/NQ-TW, 
ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về “công tác đối với người Việt Nam ở nước 
ngoài”, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chỉ thị của các cấp ủy 
Đảng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động có thân nhân ở nước ngoàải 
tạo sự chuyền biến tích cực về nhận thức của các cấp, các đoàn thể trong công tác 
đối với người Việt Nam ở nước ngoài, trên cơ sở đó vận động người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài phát huy truyền thống văn hóa, hướng về cội nguồn dân tộc, đóng 
góp xây dựng quê hương, đất nước. 


- Chỉ đạo tăng cường cảnh giác, đấu tranh đối với các âm mưu thủ đoạn, 
phương thức hoạt động của một số tổ chức nước ngoải. 


- Triển khai tốt các thông tin và nhiệm vụ theo báo cáo số 199- BC/ĐU, ngày 
09/11/2023 về kết quả công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển đảo, đảo và phân 
giới, căm mốc, quản lý biên giới năm 2023. 


6.2. Công tác văn hóa-văn nghệ 


- Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty không ngừng tăng cường 
lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị 
quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng đã ban hành về công tác văn hóa, 
văn nghệ. Trong đó, tiếp tục đầy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức 
cho cán bộ, đảng viên và người lao động về những quan điểm, chủ trương, đường 
lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ được nêu trong văn kiện Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo, kết luận của đồng chí Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong 
xã hội, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình và xã 


9 


hội... ”, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 
biêu toàn quôc lân thứ XIII của Đảng, ngày 24/11/2021. 


- Tiếp tục tuyên truyền “Đề cương văn hóa Việt Nam ” đến cán bộ, đảng viên 
và người lao động bằng nhiều hình thức phù hợp qua mạng nội bộ và trong kỳ sinh 
hoạt chi bộ. Đồng thời, các tổ chức cơ sở đảng đã tích cực triển khai gắn với việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác xây dựng 
Đảng và xây dựng văn hóa Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam phù hợp trong xu 
thế mới của thời đại. 

- Chú trọng phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân văn, biểu 
dương các gương điển hình trong việc thực hiện hiệu quả nội dung xây dựng và phát 
triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới; đồng thời phê phán các biểu 
hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông, trái với thuần phong mỹ tục 
của dân tộc. Đây mạnh việc tiếp tục bồi đắp niềm tin của người lao động, bảo vệ nên 
tảng tư tưởng của Đảng: kiên quyết đầu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái 
của các thể lực thù địch. 


- Triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ theo Hướng dẫn số 131- 
HD/BTGTW, ngày 22/12/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành về công 
tác văn hóa - văn nghệ năm 2024 bằng nhiều hình thức phong phú, có trọng tâm, 
trọng điểm, thiết thực, hiệu quả phù hợp với nếp sông văn minh, thuần phong mỹ 
tục của dân tộc và gắn với thực hiện Văn hóa doanh nghiệp tại Tổng công ty đã tạo 
sự đoàn kết, phấn khởi cho toàn thể người lao động. 


IV. ĐÁNH GIÁ TÓNG QUÁT 
1. Ưu điểm và nguyên nhân 
1.1. Uu điểm 


Ban Tuyên giáo Đảng ủy kịp thời tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy 
Tổng công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng 
viên và người lao động trong Đảng bộ nhìn chung ổn định; tin tưởng tuyệt đối vào 
sự nghiệp đôi mới của Tổng công ty dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, 
Ban Thường vụ Đảng ủy và Tập thể lãnh đạo Tổng công ty. Đảng bộ Tổng công ty 
về cơ bản là đoàn kết, thông nhất; chưa phát hiện có cán bộ, đảng viên có biểu hiện 


suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sông, những biểu hiện “ diễn biến ”, “tự chuyển 
hóa ” trong nội bộ. 

1.2. Nguyên nhân của ưu điểm 

- Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và cấp ủy các cấp 
luôn năng động, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt, nhạy bén tuyên truyền, quán triệt và 
triển khai thực hiện. 

- Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ 
nhìn chung ôn định; tin tưởng vào sự nghiệp đôi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và hội nhập quôc tê của đât nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. 


10 


-Toản Đảng bộ Tổng công ty đã áp dụng các hình thức sử dụng công nghệ 
thông tin và mạng Internet như: Các trang fanpage, Zalo nội bộ, Zavi, email, văn 
phòng điện tử, website của Tổng công ty và các đơn vị, hệ thống họp trực tuyến của 
Tổng công ty và các loại hình mạng xã hội khác nên việc tuyên truyền được rộng 
rãi, hiệu quả, chất lượng đến với toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong 
Tổng công ty, ngay cả những người làm việc ở các Trạm hải đảo xa đất liền như 
quân đảo Trường Sa và nhà dàn DK. 


- Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã kịp thời, chủ động, sáng tạo trong tham mưu 
với Ban Thường vụ các hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền, chính trị tư 
tưởng phù hợp với tình hình hoạt động của Doanh nghiệp. 


2. Hạn chế và nguyên nhân 
2.1. Hạn chế 


- Một số tổ chức đảng còn triển khai chưa kịp thời công tác thông tin, tuyên 
truyền theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng 
công ty. 


- Một số cấp ủy, tổ chức đảng; cán bộ, đảng viên chưa biết tận dụng công 
nghệ thông tin và mạng internet trong công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai 
văn bản của cấp trên. 


- Công tác triển khai thông tin tuyên truyền, chính trị, tư tưởng tại các kỳ 
sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đê ở một sô tô chức đảng còn chưa được sâu, 
chưa biệt cách chặt lọc các nội dung chính của thông tin cân triên khai. 


2.2. Nguyên nhân của hạn chế 


- Tuyên truyền viên kiêm nhiệm nhiều công việc, thời gian dành cho công tác 
tuyên giáo hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng tuyên truyền. 


- Cán bộ làm công tác tuyên giáo, tuyên truyền ở cơ sở chưa sâu về nghiệp vụ, 
công tác xây dựng văn bản và triển khai thông tin tuyên truyền còn thụ động. 


V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2024 


1. Thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- 
CT/TW của Bộ Chính trị “Về đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đực, 
phong cách Hồ Chí Minh" đảm bảo hiệu quả, thực chất theo Hướng dẫn số 43- 
HD/ĐU, ngày 15/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về xây dựng 
kế hoạch tập thể và cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hỗ 
Chí Minh chuyên đề năm 2024; Kế hoạch số 64-KH/ĐU, ngày 19/01/2024 của Ban 
Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề 
năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây 
dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu ”. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 27-KH/ĐU, ngày 09/12/2022 
của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về tô chức các hoạt động kỷ niệm các ngày 
lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025; Hướng dẫn số 42- 
HD/ĐU, ngày 15/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về tuyên 


II 


truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024, cụ thể: 
Tuyên truyền Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
(26/3/1931-26/3/2024); tuyên truyền truyền thống dựng nước và giữ nước của dân 
tộc Việt Nam nhân Ngày Giỗ Tô Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 
154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2024); Kỷ niệm 49 năm Ngày giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); Kỷ niệm 206 năm 
Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2024); Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện 
Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh (19/5/1890-19/5/2024). 


3. Tuyên truyền công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta: Triển khai Kế 
hoạch số 63-KH/ĐU, ngày 19/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty 
về triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2024; Kết luận số 57-KL/TW ngày 
15/6/2023 của Bộ Chính trị về “2iếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
thông tin đối ngoại trong tình hình mới ”. 


4. Tuyên truyền các chủ trương lớn của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy 
Tông công ty tại các văn bản sau đây: 
- Nghị quyết số 165-NQ/ĐÐU, ngày 09/01/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy 
Tổng công ty về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. 


- Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo công tác Quý II năm 2024. 


- Thông báo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về kết quả công tác 
xây dựng Đảng trọng tâm tháng 4,5,6/2024. 


- Chương trình của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về triển khai công 
tác xây dựng Đảng trọng tâm tháng 4,5,6/2024. 


- Nghị quyết, chủ trương của Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chí đạo Chính 
quên Tổng công ty triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại Tông công ty và các đơn vị 
thành viên mà Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt theo Quyết định số 127/QĐÐ- 
BGTYVT, ngày 05/02/2024. 


- Công tác báo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ Tổng công ty dưới sự lãnh đạo 
của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy. 


- Chuyên đề công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng 
và đảng viên; kiểm tra, giám sát đảng viên giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt của Tổng 
công ty. 

5. Công tác thông tỉn, tuyên truyền và chính trị, tư tưởng, đạo đức khác 

. Tham mưu xây dựng kế hoạch phô biến, quán triệt, học tập và sơ kết, tổng 
kêt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kê hoạch của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung 
ương, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa — Vũng Tàu. 

- Tuyên truyền, phản ánh kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII 


của Đảng: nghị quyết đại hội các cấp; các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 


J2 


- Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ nên tảng tư tưởng của 
Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) đễ đâu 
tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, gây rỗi, kích động...của các thế 
lực thù địch. 


- Tuyên truyền các sự kiện trọng đại của Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính 
phủ theo hướng dân và quy định; Nghị quyết các Kỳ họp Quôc hội, Ủy ban Thường 
vụ Quôc hội; Nghị quyêt các phiên họp thường kỳ của Chính phủ... 


- Tuyên truyền và triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của 
Tỉnh ủy BR-VT và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy BR-VTT. 


Trên đây là báo cáo Công tác Tuyên giáo quý l; phương hướng, nhiệm vụ 
trọng tâm quý II năm 2024. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải miền Nam trân trọng báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa — 
Vũng Tàu. 


Nơi nhận: T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy BR-VT (đê báo cáo), PHÓ BÍ JTNH _-- 

- Ban Châp hành Đảng bộ Tông công ty, ỐNG SẢN hãi Miễn Nam co  n  N NhO 
+ 13-03-2024 16:05:52 +07:00 

- UBKT, các ban Đảng ủy Tổng công ty, € 

- Các đoàn thể chính trị-xã hội Tổng công ty, 

- Các tô chức cơ sở đảng trực thuộc, 

- Website Tổng công ty (đăng Báo cáo), 

- Lưu Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty. 


3 v⁄ 


đấm Quang Giáp 


Đảng ủy TCT Bảo đảm An toàn Hàng 
hải Miễn Nam 
13-03-2024 16:06:08 +07:00 


PHỤ LỤC 


Tuyên giáo tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành trong quý IU/2024 


Thể loại Xu 2a Ngày tháng ¬x" .... : 
STT văn bản Sô ký hiệu ban kšnh Trích yêu văn bản Cơ quan ban hành 

I | Giấymời | 115GM/ĐU | 05/01/2024 | Tham dự Hội nghị triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyện ChuyÊn |." Thường vụ Đảng ủy 
đê năm 2024 

2 Thông báo | 120-TBĐU | 04/01/2024 | Thay đổi thời gian quán triệt Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy Ban Thường vụ Đảng ủy 

h Công văn 821-VC/ĐU 19/01/2024 | Công tác xây dựng Đảng tuần thứ 04/2024 Ban Thường vụ Đảng ủy 

{.. | ôn. | S2EOVI/PU | 2600072 [E071 dyug171 bụng 110110 A7 HMU05/06-De0m ae Uee Bạn Thường vụ Đảng ủy 
của Ban Thường vụ Đảng ủy Tông công ty 

3 Công văn 830-CV/ĐU 20/02/2024. | Báo cáo tình hình tổ chức Tết Giáp Thìn 2024 Ban Thường vụ Đảng ủy 

G- | ôipXjn:.| Š3GV/BU |:24/02/003 | 7777750006112 b7n 1011040 Nj Đồ Ninii ven Ban Thường vụ Đảng ủy 
của Ban Thường vụ Đảng ủy Tông công ty 

7 Công văn 846-CV/ĐU 01/3/2024 Công tác xây dựng Đảng tuần thứ 10 Ban Thường vụ Đảng ủy 

S Công văn S49-CV/ĐU 11/3/2024 Công tác xây dựng Đảng tuần thứ I1 Ban Thường vụ Đảng ủy 

9 |Ti@ngdẫi.| :42HDĐM | 15/01/2024. | 177 Dòng ý vô yến uy6H Ký ĐIỆN GAo Hàn NOH0H;VA:Aự KHôD | aanuylni: v49 áng tợ 


lịch sử quan trọng trong năm 2024 


14 


PHỤ LỤC 


Các văn bản Ban Tuyên giáo tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành trong quý I/2024 
((Đính kèm theo Báo cáo số 234-BC/ĐU, ngày 13/3/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty BĐATHH miễn Nam) 


Thể loại . Ngày tháng "xẻ ` 
STT văn bản Sô ký hiệu ban hành Trích yêu văn bản Cơ quan ban hành 
: X Xây dựng kế hoạch tập thể và cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, : . 
10 Hướng dân | 43-HD/ĐU 15/01/2024 đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 Ban Thường vụ Đảng ủy 
¬. Công tác Tuyên giáo tháng 01; phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm ‹ Đo A8, 
II Báo cáo 215-BC/ÐĐU 19/12/2023 tháng 02/2024 Ban Thường vụ Đảng ủy 
lồ. | ;1Eáødi:. | 22206/ÐUi.|- '53/12/0005: (| C06 BÁ TUYẾN DMAO THHHHE.UA) DHHỢHE HƯỚUG, VÀ HH TH.VM MODE,DHHT llìt tịnh töá sụn Điatg;0g 
tháng 02/2024 
`. Kết quả công tác tổ chức phổ biến, quán triển và tuyên truyền Quy : " 
13 Báo cáo 224-BC/ĐU 25/01/2024 định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị Ban Thường vụ Đảng ủy 
Kết quả tô chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực 
14 Báo cáo 228-BC/ĐÐU 27/01/2028 † hiện Nghị quyêt sô 08-NQ/TU, ngày 07/12/2023 của Tỉnh ủy Bà | Ban Thường vụ Đảng ủy 
Ria-Vũng Tàu vê phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 
ïS | Bddia:, | 2220BG/ĐU | :280072002 [E2 t6 Tuyến Do 0H DÓEHUUDE,HHHEIEA HHìDA VỆ' PHÚC DHHI | 1u ftDliWðio: 0 Đïng Ủý 
tháng 3/2024 
l6 | Báocáo | 232BCĐÐU | 13/2024 . 9160 10p 10V 0PPHE HAUDE VD HiyHDIVBRIPEIVUPRUHHbltbiifSIitty2pbopit)SN6 ty 
lợi Kế hoạch 67-KH/ĐU 23/02/2024 | Thực hiện công tác dư luận xã hội năm 2024 Ban Thường vụ Đảng ủy 


15 


PHỤ LỤC 


Các văn bản Ban Tuyên giáo tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành trong quý I/2024 
((Đính kèm theo Báo cáo số 234-BC/ĐU, ngày 13/3/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty BĐATHH miễn Nam) 


Thể loại nT Ngày tháng Si Pa : 

STT văn bản Sô ký hiệu ban hành Trích yêu văn bản Cơ quan ban hành 
18 Kếhoạch | 69-KH/ĐU | 23/02/2024 | Triền khai công tác tuyên truyền biên giới trên đất liền năm 2024. | Ban Thường vụ Đảng ủy 
19 Kếhoạch | 63-KH/ĐU | 19/01/2024 | Triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2024 Ban Thường vụ Đảng ủy 

¿ : Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tập thê và cá nhân học tập và làm theo : XI À 
20c (|| TK Höậph:. jÍ| /ĐTFREHIDD.||  EMMMHCU2T ˆ Lưi càng dao đức phòng cam Hộ Chí Minh chúyêndônătn 200A 7 | P75 THƯỜNg VỤ bang Ủy 
Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị 
21 Kế hoạch 65-KH/ĐU 19/01/2024 quyết của Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu và của Đảng ủy Tổng công ty Ban Thường vụ Đảng ủy 
Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2024 
22 Kế hoạch 02-KH/BCĐ 19/01/2024 Thực hiện công tác bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng, đâu tranh Ban Thường vụ Đảng úy 


phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024 


